ĐỪNG 
NÓI DOI! 


Vì vậy, hãy dẹp bỏ sự dối trá, 
hãy nói thật với người lân cận mình: 
vì chúng ta là chỉ thể của nhau. 
Ê-phê-sô 4:25 


Ngươi không được làm chứng dối chống lại người hàng xóm của 
mình. XUẤT HÃNH 20:16 

Họ quan sát những điều phù phiếm dối trá từ bỏ lòng thương xót 
của chính họ. GIÔ-NA 2:8 


Đền bù cho không có người đàn ông ác cho ác. Cung cấp mọi 

thứ trung thực trong tầm nhìn của tất cả mọi người. Hãy để chúng 
tôi đi bộ trung thực, như trong ngày; không chè chén say sưa, 
không chè chén và trác táng, không tranh chấp và đố ky. 

Rô-ma 12:17; 13:13 


Cung cấp những điều trung thực, không chỉ trước mặt Chúa, 
mà còn trước mặt loài người. 2 NGƯỜI Cô-rinh-tô 8:21 

Cuối cùng, thưa anh em, điều gì chân thật, điều gì trung thực... 
anh em hãy suy nghĩ. PHI LÍP 4:8 


...sống một cuộc sống yên tĩnh và thanh bình với tất cả sự tin 
kính và trung thực. 1 TI-mô-thê 2:2 
...trong mọi việc sẵn sàng sống lương thiện. Hê-bơ-rơ 13:18 


Kẻ nào nói rằng: Ta biết Ngài, mà không tuân giữ các điều răn 
của Ngài, là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Ai là kẻ 
nói dối ngoại trừ kẻ phủ nhận Chúa Giê-xu là Đấng Christ? 

Hắn là kẻ địch lại Đấng Christ, kẻ chối bỏ Đức Chúa Cha và 
Đức Chúa Con. 1 GIĂNG 2:4,22 


Nếu ai nói rằng: Tôi yêu Đức Chúa Trời và ghét anh em mình, 
thì người ấy nói dối: vì kẻ nào không yêu anh em mình đã thấy, 
thì làm sao có thể yêu Đức Chúa Trời mình không thấy được? 
Và chúng ta có điều răn này từ Người, Rằng ai yêu mến 

Thiên Chúa, thì cũng yêu mến anh em mình. 1 GIĂNG 4:20-21 


Tôi đã ghét những kẻ xem sự phù phiếm dối trá: nhưng tôi tin cậy 
nơi Chúa. Hãy để những môi giả dối bị câm đi; là những kẻ nói 
những lời xúc phạm một cách kiêu căng và khinh miệt chống lại 
người công chính. Thi Thiên 31:6,18 


Phước cho người tin cậy Chúa, không nể nang kẻ kiêu ngạo, 
cũng không chiều theo sự dối trá. THÁNH 40:4 


...miệng của những kẻ nói dối sẽ bị chặn lại. Kẻ gian dối sẽ 
không được ở trong nhà ta; kẻ nói dối sẽ không nán lại trước 
mặt ta. Thi Thiên 63:11; 101:7 


Hãy loại bỏ tôi khỏi con đường nói dối: và ban cho tôi luật pháp 
của bạn. Tôi ghét và ghê tởm sự dối trá: nhưng tôi yêu luật pháp 
của bạn. THANH 119:29,163 


Hỡi Đức Giê-hô-va, xin giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, 
Khỏi lưỡi lừa gạt. THANH 120:2 


Sáu điều Đức Giê-hô-va ghét: phải, bảy điều Ngài gớm ghiếc: 
Cái nhìn kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội, 

Lòng toan những điều ác, Chân vội vàng chạy đến điều ác, 

Sự giả dối. kẻ làm chứng nói dối, và kẻ gieo sự bất hòa giữa anh 
em. Châm Ngôn 6:16-19 


Kẻ nào che giấu hận thù bằng môi dối trá, và kẻ thốt ra lời vu 
khống, là kẻ ngu xuẩn. Trong vô số lời nói không muốn phạm tội: 
nhưng người kiểm chế môi mình là khôn ngoan. Lưỡi người công 
chính như bạc quý: lòng kẻ gian ác chẳng đáng giá bao nhiêu. 
Châm Ngôn 10:18-20 


Ý tưởng của người công chính là ngay thẳng, nhưng mưu kế của 
kẻ ác là dối trá. Người nói thật rao truyền sự công chính, 

còn kẻ làm chứng dối lừa gạt. Có lời nói như gươm đâm: Nhưng 
lưỡi người khôn ngoan vốn là sức khỏe. Môi chân thật bền vững 
muôn đời, nhưng lưỡi dối trá chỉ tồn tại trong chốc lát. Sự dối trá 
ở trong lòng chúng tưởng tượng điều ác: Còn niềm vui cho những 
người khuyên bảo bình an. Sẽ không có điều ác nào xảy ra cho 
người công bình: nhưng kẻ ác sẽ đầy dẫy điều gian ác. Môi dối trá 
là điều gớm ghiếc đối với Chúa: nhưng họ làm điều đó thật sự là 
niềm vui của anh ấy. Châm Ngôn 12:5,17-22 


Người công chính ghét sự dối trá, còn kẻ gian ác đáng ghê tởm 
và bị hổ thẹn. Châm Ngôn 13:5 


Nhân chứng thành tín không nói dối, còn kẻ làm chứng dối sẽ 

nói dối. Sự khôn ngoan của người thận trọng là hiểu đường lối của 
mình: nhưng sự điên rồ của kẻ ngu ngốc là lừa dối. Nhân chứng 
chân chính giải cứu các linh hồn, còn nhân chứng dối trá nói dối. 
Châm ngôn 14:5,8,25 


Kẻ làm ác chú ý đến môi giả dối; và kẻ dối trá nghe lời độc ác. 
Bài phát biểu xuất sắc không phải là một kẻ ngốc: càng không 
phải là một hoàng tử nói dối. Châm Ngôn 17:4,7 


Thà người nghèo ăn ở thanh liêm, Còn hơn kẻ nói lời gian tà và 
ngu dại. Kẻ làm chứng dối sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt, 

và kẻ nói dối sẽ không thoát khỏi. Một nhân chứng gian sẽ không 
bị trừng phạt, và kẻ nói dối sẽ bị diệt vong. Mong muốn của một 
người đàn ông là lòng tốt của anh ta: và một người đàn ông 
nghèo còn hơn một kẻ nói dối. Châm ngôn 19:1,5,9,22 


Bánh lừa dối là ngọt ngào cho một người đàn ông; nhưng sau đó 
miệng anh ta sẽ đầy sỏi. Châm Ngôn 20:17 


Lấy của cải bằng miệng lưỡi dối trá là điều hư không đối với 
những kẻ tìm đến sự chết. Châm Ngôn 21:6 


Kẻ nào ghét nói dối bằng môi miệng, và bày đặt điều dối trá trong 
lòng mình; Khi anh ta nói công bằng, đừng tin anh ta: vì có bảy 
điều ghê tởm trong lòng anh ta. Kẻ nào che đậy lòng căm thù 
bằng sự dối trá, tội ác của hắn sẽ bị phơi bày trước toàn thể hội 
chúng. Ai đào hố sẽ rơi xuống đó; ai lăn đá sẽ bị đá đè lại. Lưỡi 
dối trá ghét những kẻ mắc phải nó; và một cái miệng tâng bốc 
làm việc hủy hoại. Châm Ngôn 26:24-28 

Đừng bị gọi là kẻ thì thầm, và đừng lừa dối bằng lưỡi của bạn: 

vì kẻ trộm xấu hổ xấu hổ, và sự lên án xấu xa trên lưỡi đôi. 

GIAO ĐOAN 5:14 


